CHỦ ĐÈ THẺ GIỚI HÀI HÒA THUÀN THIỆN, 
THUẢN TỊNH 


CÁI GÓC CỦA TU ĐỨC LẬP NGHIỆP 
CHIA SE TÂM ĐẮC HỌC TẬP “ĐỆ TỬ QUY” 
Tập 1 
Tiến sĩ Chung Mậu Sâm chủ giảng, ngày 28 tháng 2 năm 2007 
Tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông. 


Các vị Đại đức đông tu tôn kính, các vị băng hữu xin chào mọi 
người! 


Hôm nay, chúng ta cùng nhau học tập “Đệ Tử Quy”. "Đệ Tử Quy” 
là một bộ tài liệu dạy người làm thế nào đề rèn luyện đức hạnh. Mọi 
nØười đều hy vọng đời này thành tựu được phẩm hạnh tốt; Đạt được 
nhân sanh hạnh phúc; Đạt được sự nghiệp thành công. Người muốn học 
Phật thì hy vọng đời này thành Thánh thành Hiền làm Phật làm Bồ Tát. 
Vậy "Đệ Tử Quy" chính là căn bản nhập môn tốt nhất. 


Rất nhiễu người nói "Đệ Tử Quy" là để trẻ nhỏ học, nhắc đến "Đệ 
Tử Quy" thì có chút tâm ý coi thường. Họ cho răng mình đã khôn lớn 
trưởng thành rồi nên không cân học "Đệ Tử Quy". Nhưng bạn phải biết 
răng "Đệ Tử Quy" không phải chỉ để cho trẻ nhỏ học mà người lớn, cha 
mẹ càng cần phải học. Không chỉ người lớn học mà chúng ta mong 
muốn học Phật có thành tựu, người niệm Phật muốn vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc Thế Giới thì cái gốc này nhất định phải cắm cho tối. 
Cho nên ở đây chúng ta phải đứng ở góc độ của người lớn đề học tập 
"Đệ Tử Quy", đứng từ góc độ người học Phật cần nghiên cứu "Đệ Tử 
Quy" như thế nào để thực hành cái gốc này vào trong Phật Pháp. Vì 
vậy, buồi thảo luận của chúng tôi lấy tiêu đê là “Cái gốc của tu đức lập 
nghiệp”. 


Tu đức không chỉ là chúng ta muốn đời này thành tựu phẩm hạnh 
của một chánh nhân quân tử, mà chân thực muốn học Phật, thành tựu 
đức hạnh lớn của Phật Bồ Tát thì cũng nhất định phải bắt đầu từ "Đệ 
Tử Quy". Lập nghiệp cũng như vậy, người thế gian hy vọng sự nghiệp 
thành công, cuộc sống hạnh phúc, thành gia lập nghiệp, nếu không thực 
hành "Đệ Tử Quy" thì cũng không đạt được gì. Người học Phật muốn 
thành tựu đạo nghiệp cũng phải bắt tay từ "Đệ Tử Quy”. Hiện nay, Sư 
phụ thượng nhân lão Hòa thượng Tịnh Không của chúng ta đang giảng 
“Kinh Hoa Nghiêm” ở HongKong, thời gian trước lúc giảng Kinh Ngài 
đã nói không thê xem thường "Đệ Tử Quy". "Đệ Tử Quy"là căn bản để 
đi vào “Hoa Nghiêm”, "Đệ Tử Quy” và “Kinh Hoa Nghiêm”, “Kinh 
Vô Lượng Thọ” là không hai không khác. Sư phụ thượng nhân nói lời 
này chứng minh "Đệ Tử Quy” vô cùng quan trọng. 


Có lẽ bạn nghe lời này có chút không phục, "Đệ Tử Quy" là để cho 
trẻ nhỏ học, có thể học tập thì gọi là “dạy dỗ trẻ nhỏ phẩm hạnh thuần 
chánh thì đầy là một sự nghiệp thần thánh”. Trẻ nhỏ dùng "Đệ Tử Quy” 
để bồi dưỡng phẩm hạnh đoan chánh cho chính mình, cắm chắc cái gốc 
học vẫn đạo đức, điều này có thê chấp nhận. Còn “Kinh Hoa Nghiêm” 
là Phật Pháp cao cấp, trong Phật Giáo là pháp môn Đại Thừa, là đỉnh 
cao trong Phật Pháp thì làm sao có thể xem tương đương với "Đệ Tử 
Quy" được? 


Cái gọi là “Viên nhân thuyết pháp, vô pháp bắt viên”, Sư phụ 
thượng nhân nói câu này là Ngài nói trong cảnh giới của Hoa Nghiêm. 
Cảnh giới Hoa Nghiêm nói rằng: “Một tức là tất cả, tắt cả tức là một. 
Những lời dạy trong "Đệ Tử Quy" đều là các hành vi trong đời sống 
thường ngày, nhưng bên trong nó cũng bao hàm đạo lý thâm áo của 
Hoa Nghiêm. Chỉ là người học chúng ta không hiểu để thâm nhập, 
không biết ở ngay trong đời sống thường ngày ngộ ra đạo lý này, không 
biết khéo dùng tâm nên mới xem thường "Đệ Tử Quy". 


Bạn xem trong “Kinh Hoa Nghiêm” nói có mười huyện môn, trong 
mười huyện môn có một cái gọi là “Đồng thời cụ túc tương ng mÔN `. 


Nói cách khác, nghĩa lý nói trong "Đệ Tử Quy" cũng đồng thời đầy đủ 
như nghĩa lý trong Phật Pháp Nhất Thừa. 


Ví dụ một câu trong "Đệ Tử Quy” “Cha mẹ gọi, trả lời ngay”. Cha 
mẹ đại biểu cho ai? Họ đại biêu cho hết thảy chúng sanh, trong Phật 
Pháp nói “Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta”, 
cho nên đối với tiếng gọi của hết thảy chúng sanh, chúng ta đều không 
nên chậm trễ. Việc này ai có thể làm được? Đăng Giác Bồ Tát mới có 
thể làm được. Bạn xem ba mươi hai ứng thân của Quán Thế Âm Bồ 
Tát, nên dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện thân đó để thuyết pháp, 
nếu có tai nạn nguy cấp, khủng bố thì Ngài lập tức hiện thân giúp bạn 
được giải thoát, đây mới gọi là “frá lời ngay”. 


Nhìn từ góc độ này thì đích thực nghĩa lý trong "Đệ Tử Quy" và 
“Kinh Hoa Nghiêm” là tương thông. Vả lại, những nghĩa lý được nói 
trong "Đệ Tử Quy" đều lưu xuất từ tánh đức của tự tánh, tự tánh này 
mọi người đều đầy đủ, tánh đức này ai ai cũng đều có. Đạo đức, phẩm 
hạnh được nói trong "Đệ Tử Quy” mọi người đều vốn sẵn có, hiện tại 
do mê hoặc điên đảo nên mới mê mất. Cho nên muốn hồi phục tự tánh 
của chúng ta thì phải thông qua tu trì những tánh đức này, để những 
tánh đức này trở thành quy phạm hành vi trong đời sông thường ngày 
của chúng ta, như vậy mới có thê hồi phục tự tánh. 


Hôm nay, chúng ta thảo luận sự tu học "Đệ Tử Quy" không giống 
với cách thảo luận học tập "Đệ Tử Quy" thông thường. Chúng ta đứng 
lÙ gÓC độ là một người lớn, là bậc cha mẹ, là một người. tu đạo, là người 
muốn lập nghiệp ở thê gian này, thậm chí là người muôn thành tựu đạo 
nghiệp trong pháp xuất thê gian để nghiên cứu "Đệ Tử Quy". Như đã 

nói, "Đệ Tử Quy" và “Hoa Nghiêm” là không hai không khác, để mọi 
nĐười hiểu được câu này thì chúng ta sẽ làm một thực nghiệm, xem bên 
trong "Đệ Tử Quy" có đầy đủ cảnh giới như trong “Kinh Hoa Nghiêm” 
hay không? Hôm nay tôi xin mạo muội làm liều, mặc dù học vấn, đạo 
đức rất nông cạn nhưng cũng muốn dùng một chút tâm đắc học tập của 


mình đê cúng dường cho mọi người, đê mọi người tham khảo và xin 
mọi người chỉ bảo. 


Hôm nay, chúng ta bắt đầu thảo luận, tôi sẽ dùng tông pháp Hoa 
Nghiêm để giải thích "Đệ Tử Quy". Đương nhiên mục đích là muốn 
chứng minh lời của Hòa thượng Ngài nói "Đệ Tử Quy” và "Kinh Hoa 
Nghiêm" là không hai không khác, đồng thời cũng có thê khiến mọi 
người sanh tâm xem trọng đối với "Đệ Tử Quy". Nếu không thực hành 
"Đệ Tử Quy" thì học Hoa Nghiêm cũng không thể thâm nhập được 
cảnh giới. Noi gương cách làm của các vị Đại đức từ xưa đến nay như 
Đại sư Liên Trì từng chú thích “Kinh A DI Đà”, cách chú thích của 
Ngài là dùng thập môn mở đầu trong Hoa Nghiêm. Thời cận đại, lão 
cư sĩ Hoàng Niệm Tô chú thích “Kinh Vô Lượng Thọ” cũng là dùng 
cách mở đầu thập môn của Hoa Nghiêm. Thập môn chính là mười 
phương diện để giải thích bộ Kinh điền này. 


Các vị Đại đức từ xưa đến nay đã nói “Kinh Vô Lượng Thọ” là 
trung bốn của Hoa Nghiêm, “Kinh A Di Đà” là tiểu bốn của Hoa 
Nghiêm. Từ trong chú giải của hai vị Đại đức là Đại sư Liên Trì và Lão 
cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chúng ta có thê thấy đích thực “Kinh A Di Đà” 
và “Kinh Vô Lượng Thọ” có đầy đủ cảnh giới của Hoa Nghiêm. Hiện 
tại lão Pháp sư nói "Đệ Tử Quy" là căn bản của "Kinh Hoa Nghiêm", 
nó và Hoa Nghiêm là không hai không khác, vậy chúng ta cũng dùng 
thập môn mở đâu của Hoa Nghiêm để giải thích. 


Trước tiên, xin giới thiệu sơ lược với mọi người về thập môn mở 
đâu. Thứ nhất là giáo khởi nhân duyên. Thứ hai là bổn văn thể tánh. 
Thứ ba là bổn văn tông thú. Thứ tư là phương tiện lực dụng. Thứ năm 
là sở bị căn khí. Thứ sáu là tạng giáo sở nhiếp. Thứ bảy là bố loại sai 
biệt. Thứ tám là truyền hội giảng thích. Thứ chín là tổng thích danh đề. 
Thứ mười là chảnh thích văn nghĩa. Chúng ta sẽ dùng mười phương 
diện này để giải thích "Đệ Tử Quy". 

Trước tiên nói về “Giáo khởi nhân duyên”. Giáo khởi nhân duyên 
cũng là nói vì sao chúng ta phải học "Đệ Tử Quy", học "Đệ Tử Quy” 


có nhân duyên như thế nào? Chúng ta vừa mới nói rất nhiều các bậc 
cha mẹ cảm thây "Đệ Tử Quy" là để cho trẻ nhỏ học, người lớn không 
cần học nữa. Họ thường bảo con cái mình học "Đệ Tử Quy”, học thuộc 
"Đệ Tử Quy", trẻ nhỏ có thể học thuộc lòng nhưng trong cuộc sông thì 
chỗ nào cũng vi phạm "Đệ Tử Quy". Ví dụ chúng có thể học thuộc lòng 
phân “Nhập tắc hiếu” trong "Đệ Tử Quy" nhưng trẻ nhỏ không lễ phép 
với cha mẹ mà lại rất ngạo mạn. Vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? 
Vì sao trẻ nhỏ học "Đệ 'Tử Quy” nhưng một câu cũng không làm được? 
Nguyên nhân căn bản là vì cha mẹ không chân thật thực hành "Đệ Tử 
Quy" nên họ không thể làm tắm gương tốt cho con cái noi theo. Nếu họ 
có thê làm được một tâm gương tốt, con cái thấy cha mẹ làm được rồi 
thì tự nhiên chúng sẽ bắt chước, chúng liền có thê làm được. 


Bạn xem Không Tử cũng nói: “Chứnh mình có phẩm hạnh thì dù 
không ra lệnh cấp dưới vẫn làm theo, nễu chính mình không có đức 
hạnh thì ra lệnh cấp dưới cũng không phục tàng”. Chính mình đoan 
chánh tức là bạn là một tắm ương tốt, bạn nói được bạn cũng có thê 
làm được. Bạn nói hiếu thuận cha mẹ thì bạn phải biểu diễn cho con cái 
xem bạn đã hiếu thuận cha mẹ như vậy. Con cái nhìn thây bạn hiểu 
thuận cha mẹ thì chúng có thể hiểu được, chúng có thể làm được 
chương một “Nhập tắc hiếu”. Nếu chính mình không làm được vậy thì 
làm sao có thể bảo con cái làm được chứ? Cho nên người lớn vì sao 
phải học "Đệ Tử Quy" trước, chính là đạo lý như vậy. "Đệ Tử Quy” kỳ 
thực không phải để trẻ nhỏ học, trước tiên người lớn phải học. Sau khi 
người lớn học xong rồi thì phải thực hành từng điều trong "Đệ Tử Quy" 
để con cái xem. Dạy trẻ nhỏ học như vậy là dùng thân giáo, cho nên 
ngôn giáo không băng thân giáo. 


Mấy ngày này chúng ta cùng nhau học tập "Đệ Tử Quy" sẽ thấy 
mỗi câu trong "Đệ Tử Quy" đều giúp chúng ta tu đức lập nghiệp. Một 
người chỉ cần có đức hạnh tốt thì họ có thê đứng vững không thất bại 
trong xã hội và có thê được mọi người tôn kính. Ở trên thế giới này dù 
bạn muốn làm nghề øì, bạn muốn có thành tựu thì bạn cũng phải tu học 
"Đệ Tử Quy”. 


Cho nên bạn xem Không Tử dạy học trò, trong bốn môn học của 
Không Tử, môn thứ nhất trong bốn môn học là đức hạnh. Thứ hai là 
ngôn ngữ. Thứ ba mới là chánh sự, chánh sự tức là làm một ngành nghẻ, 
học một ngành kỹ thuật. Thứ tư là văn học, tức là một số sinh hoạt văn 
nghệ về phương diện đời sống tinh thân. Hai môn đầu tiên là đức hạnh 
và ngôn ngữ đều được nói rõ trong "Đệ Tử Quy". 


Bạn xem những vị tổng giám đốc tuyên dụng nhân viên, họ sẽ xem 
nhân phẩm của bạn như thế nào, có đáng tin cậy hay không, có trách 
nhiệm với công việc hay không, họ đều kiểm tra trên những phương 
diện này. Cho nên chúng ta biết có thể làm được "Đệ Tử Quy" thì đó là 
căn bản đề sự nghiệp của bạn thành công. Đối với người học Phật mà 
nói, muốn công phu nhanh chóng đắc lực thì trước tiên nhất định phải 
làm được việc tu dưỡng đức hạnh căn bản. 


Rất nhiều người học Phật đã rất nhiều năm rồi, nhưng vì sao không 
khắc chế được phiên não tập khí mà chúng luôn khởi hiện hành? Lão 
Pháp sư thường nói đó là vì đức hạnh căn bản của chúng ta chưa có nền 
tảng. Chữ thiện trong “Thiện nam tứ thiện nữ nhân” nói trong Phật 
giáo chưa có căn bản. Cho nên lão Pháp sư đề xướng "Đệ Tử Quy" của 
nhà Nho, “Cảm Ứng Thiên” của Đạo gia, “Thập Thiện Nghiệp Đạo” 
của nhà Phật. Ba môn học này là cái sốc để tu dưỡng đức hạnh, trước 
tiên phải làm được, sau đó mới nói đến nhập cảnh giới của Phật. Niệm 
Phật muốn công phu thành phiến, nhất tâm bắt loạn thì đều phải xây 
dựng trên nền tảng cái gốc này. Cho nên chúng ta thấy nhân duyên học 
"Đệ Tử Quy” vô cùng quan trọng. 


Rất nhiều sự việc, cạn sâu đều tương đồng, những sự việc nói trong 
"Đệ Tử Quy" mặc dù đều là những việc nhỏ nhặt đơn giản trong cuộc 
sông, bề ngoài có vẻ như để trẻ nhỏ học những việc nhỏ nhặt trong cuộc 
sông thường ngày, nhưng bên trong hàm chứa đạo lý rất thâm sâu. 
Người xưa nói “như một giọt nước trong biển có đây đủ vị của trăm 
sông”, một giọt nước ở trong biên hàm chứa các vị của tất cả các dòng 
sông, vì sao? Vì tất cả các dòng sông đều quy tụ về nước trong biên lớn. 


Từ đây thây được mỗi câu trong "Đệ Tử Quy" đều bao hàm huyền lý 
rất thâm sâu. Chúng ta dùng tâm cung kính học tập "Đệ Tử Quy" thì 
cũng sẽ giống như nêm được vị của “Hoa Nghiêm”. Rất nhiều đạo lý 
thâm sâu ngộ ra từ đâu? Ngộ ra từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sông, 
ngộ nhập từ trên nên tảng phẩm hạnh, đức hạnh cơ bản nhất. 


Bạn xem thời xưa có một ví dụ như thế này. Có một người tên là 
Dương Phủ, ông là một tín đô Phật Giáo rất kiền thành, ông hy vọng 
sớm tu thành chánh quả. Có một hôm ông nghe thấy có một vị Đại sư 
tên là Vô Tế rất có đạo hạnh nên muốn đi thỉnh cầu Đại sư Vô Tế đề 
xin học đạo. Kết quả là trên lưng ông đeo một cái túi, từ biệt mẹ của 
ông và nhanh chóng lên đường đi tìm Đại sư Vô Tế. Đi mãi thì ông gặp 
được một lão Hòa thượng, lão Hòa thượng này hình như đang đứng sẵn 
đợi ông mà nói: “A Di Đà Phật! Thí chủ muốn đi đâu vậy?” Dương Phủ 
nói: ““Fôi nghe nói Đại sư Vô Tế rất có đạo hạnh nên hiện nay tôi đang 
đi tìm Đại sư Vô Tế để học đạo”. Lão Hòa thượng này cười và nói: 
“Ông tìm Đại sư Vô Tế chăng bằng tìm Phật, trên đường về nhà ông có 
thể gặp một vị Phật sông, ông hãy học đạo cùng Ngài thì tốt hơn”. 
Dương Phủ vừa nghe vậy liền nói: “Vẫn còn Phật tại thế sao? Vậy Ngài 
ở đâu?” Lão Hòa thượng liền nói: “Vị Phật này à! Bây giờ trở về, ông 
hãy chú ý có một người khoác một chiếc chăn, chân đi dép ngược, đó 
chính là vị Phật mà ông nên lễ bái”. Dương Phủ nghe xong rất vui mừng 
lập tức từ biệt lão Hòa thượng nhanh chóng về nhà, về đến nhà thì trời 
đã tôi, đêm khuya thanh vắng, về đến nhà Dương Phủ liên gõ cửa. 


Trên đường ông vẫn chưa gặp được người khoác chăn, đi dép 
ngược nên trong tâm ông đang buôn. Ông gõ cửa, mẹ ông ở trong nhà 
nghe thấy tiếng con trai gọi cửa thì vô cùng vui mừng. Vì bà mẹ nhớ 
con trai nên vừa nghe thấy tiếng con về rất vui mừng, nhanh chóng đi 
mở cửa. Bà đã đi ngủ rồi, lập tức thức dậy thuận tay cầm một tâm chăn, 
vì bà vội vàng nên đôi dép cũng đi ngược, mang ngược đép vội vã ra 
mở cửa. Cửa vừa mở, Dương Phủ nhìn thây ông lập tức tỉnh ngộ, thì ra 
Phật sông là ai? Chính là mẹ già ở nhà. Sau khi Dương Phủ hiểu rồi thì 
ông không ra ngoài tầm sư học đạo nữa mà ở nhà chú giải “Hiếu Kinh”. 


Ông hiều ra kỳ thực những đạo lý thâm áo đều ở trong đời sông thường 
ngày, đều ở trong những đức hạnh căn bản hiếu dưỡng cha mẹ. 


Khi ông chú giải “Hiếu Kinh” rất có cảm ứng, sau khi viết hết mực 
ông đến hồ gánh nước về mài mực, kết quả hồ nước tự nhiên phun mực 
ra cho ông, trong hồ đã có sẵn mực. Điều này nói rõ đạo ở đâu? Đạo 
vốn đĩ ở trong việc tận hết nghĩa vụ của chúng ta. Hiếu là gốc của đức, 
căn bản của tu đạo là ở hiếu. Cho nên người xưa thường nói đạo ở đâu? 
Trong cuộc sống thường ngày chính là đạo, biết học thì sẽ học được, 
mà không biết học thì bạn ra ngoải tìm đạo gì cũng học không thông. 

Không Tử từng nói, bạn phải học cách giữ lòng nhân từ những việc 
sân gũi nhất, chính là nhân nghĩa. Không Tử lấy “nhân” làm tiêu chuẩn 
cao nhất của đức hạnh. Nhân học ở đâu? Học ở trong cuộc sống thường 
ngày. Đương nhiên đối với trẻ nhỏ nếu từ nhỏ chúng có thê thực hành 
những đức hạnh căn bản này thì sau khi lớn lên, sau khi chúng thực sự 
có căn bản sâu dày thì học cái gì chúng cũng học rất nhanh. Phẩm hạnh, 
đức hạnh của chúng cũng sẽ không bị xã hội làm ô nhiễm. 


Năm đó thầy của ân sư Tịnh Không thượng nhân của chúng ta là 
Ngài Lý Binh Nam, Tuyết Lư lão nhân vô cùng xem trọng việc bôi 
dưỡng phâm hạnh cho trẻ nhỏ. Sư phụ của chúng ta cũng kế thừa tâm 
nguyện này của lão sư Lý. Hiện nay Ngài cũng ra sức đề xướng "Đệ 
Tử Quy", có thể thấy cái mà các vị Đại đức xem trọng đều là những 
việc căn bản nhất, những việc này có thê làm được thì mới có thể có 
căn bản đề vào đạo. 


Chúng ta có thể thấy "Đệ Tử Quy" trong “Luận Ngữ”. "Đệ Tử 
Quy" được biên tập trong điều thứ sáu của chương “Học Nhỉ” trong 
“Luận Ngữ”. Nó là cương mục trong giáo dục của Không Tử, trong 
“Luận Ngữ” Không Tử nói: “Đệ £ứ nhập tắc hiễu, xuất tắc đễ, cần nhỉ 
tín, phiễm ái chúng, nhỉ thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn”. 
Rất rõ ràng, "Đệ Tử Quy" chính là lây những câu này làm cương mục 
và thêm sự giải thích. Cho nên từ điều này có thể thấy "Đệ Tử Quy", 
“quy” là quy củ, "Đệ Tử Quy” là quy củ của ai? Là quy củ của các đệ 


tử của Không Tử. Năm đó nếu Không Tử dạy học trò thì Ngài sẽ dùng 
quy củ này để yêu câu học trò của mình, yêu cầu đệ tử của mình. Đệ tử 
Không môn có thể thành tựu, làm Thánh Hiền ở thế gian, đệ tử Phật 
môn muốn thành tựu, làm Thánh Hiền xuất thế gian, làm Phật, làm Bồ 
Tát thì phải làm tương thông được với "Đệ Tử Quy”. Đây là lý do vì 
sao Sư phụ thượng nhân yêu cầu chúng ta bắt tay học tập từ "Đệ Tử 
Quy”, lý do là như vậy. 


Căn cứ theo ghi chép trong ““Irùng Tu Thanh Sử”, thì tác giả của 
cuốn "Đệ Tử Quy” này là một vị tú tài thời Khang Hy nhà Thanh tên là 
Lý Dục Tú. Ông đã căn cứ vào lời giáo huẫn trong “Luận Ngữ” biên 
tập thành một cuốn sách là “Huấn Mông Văn”, là thiên văn chương dạy 
bảo trẻ nhỏ. Sau đó được tiên sinh Giả Tôn Nhân triều nhà Thanh cải 
biên và đổi tên thành "Đệ Tử Quy". Toàn bộ văn tự không dài, tổng 
cộng có ba trăm sáu mươi câu, mỗi câu lấy ba chữ là một điều, tổng 
cộng có một ngàn không trăm tắm mươi chữ, đọc rất thuận miệng, dễ 
đàng đọc tụng. 


Trong cửa Phật cũng yêu cầu sau khi vào cửa Phật, cũng cần đến 
"Đệ Tử Quy", đặc biệt người tu pháp môn Tịnh Độ. Bạn xem trong 
“Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ” Phật đã nói “uốn sanh về 
nước kia phải tu tam phước”, bạn muôn cầu sanh Tây Phương Cực 
Lạc Thế Giới thì bạn phải tu tam phước. Thứ nhất là hiểu dưỡng cha 
mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bắt sát, tu thập thiện nghiệp. Thứ hai là 
thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Thứ ba là phát 
Bỏ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên tấn hành giả. 
Điều thứ nhất là phước nhân thiên, điều thứ hai là Tiểu Thừa Thanh 
Văn Duyên Giác phải tu, thứ ba là Đại Thừa Bồ Tát phải tu. 


Bạn xem phước thứ nhất chính là năm trong "Đệ Tử Quy”. "Đệ Tử 
Quy" giảng về những đức hạnh căn bản như: hiếu để trung tín lễ nghĩa 
liêm sỉ. Chẳng phải là hai điều đầu tiên trong phước thứ nhất là “hiếu 
dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng” sao? “Từ tâm bất sát'° được 
thực hành trong khóa mục đức hạnh căn bản của Đạo gia là “Thái 


Thượng Cảm Ứng Thiên”. “Tu thập thiện nghiệp” chính là bộ Kinh 
Điền căn bản của nhà Phật “Thập Thiện Nghiệp Đạo”. Đây là phước 
thứ nhất, phước thứ nhất có thể làm được mới gọi là “Thiện nam tử 
thiện nữ nhân”. 


Vì sao lão Pháp sư của chúng ta lại nhấn mạnh "Đệ Tử Quy” như 
vậy? Người chân thật muốn câu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới 
thì cũng phải làm tốt điều thứ nhất này. Điều này không thực hiện được 
thì cho dù bạn niệm Phật rất ø1ỏ1, một ngày có thể niệm một trăm ngàn 
tiếng Phật hiệu nhưng tâm hạnh của bạn không tương ưng với "Đệ Tử 
Quy" thì cũng không thê vãng sanh. 


Đây là chúng ta nói về “Giáo khởi nhân duyên” của "Đệ Từ Quy", 
vì sao phải học tập "Đệ Tử Quy”? Vì nó vô cùng quan trọng đối với 
việc tu đức lập nghiệp, thành Thánh thành Hiên, câu sanh Tịnh Độ làm 
Phật, làm Bồ Tát của chúng ta. 


Tiếp theo chúng ta nói về phương diện thứ hai trong mở đầu thập 
môn của “Hoa Nghiêm” là “Thể tánh của bốn văn”. Cái gọi là thể tánh, 
dùng lời hiện đại mà nói chính là một loại nguyên lý cơ bản, nguyên 
tắc cơ bản của nó, nó căn cứ vào cái gì? Ở đây chúng tôi nêu ra để cùng 
mọi người thảo luận loại thể tánh này. "Đệ Tử Quy” lây tự tánh tánh 
đức làm thê. Tại sao lại nói như vậy? Bạn xem những điều nói trong 
"Đệ Tử Quy" có điều nào mà không phải là đạo đức vốn có trong tự 
tánh của chúng ta? Nhà Nho cũng nói “nhân chỉ sơ, tánh bốn thiện”. 
những cái thiện này là bổn thiện, là bản thân chúng ta vốn dĩ đã có, cụ 
thê được thê hiện ở đâu? Chính là những điều nói trong "Đệ Tử Quy" 
“hiếu đễ, cẩn tín, ái chúng, thân nhân". Cho nên chúng ta biết những 
quy định trong "Đệ Tử Quy" không phải do Không Tử Ngài đặt ra 
những quy định này để bắt chúng ta phải tuân thủ, không phải, mà 
những quy định này kỳ thực đều là tánh đức vốn đầy đủ trong bồn tánh 
của chúng ta, mỗi người chúng ta đều có, mỗi nñĐưƯời vốn đĩ đều là như 
vậy. Nói cụ thê thì tánh đức thể hiện ở trong luân lý đạo đức. Luân lý 
có thê nói là quan hệ ngũ luân, tức là mỗi người nhất định đều phải có 


10 


môi quan hệ với quân chúng. Con người sau khi cât tiêng khóc chào 
đời thì đã găn liên với quân chúng. Họ sẽ có quan hệ ngũ luân là cha 
con, quân thân, vợ chồng, anh em, bạn bè. 


Quan hệ ngũ luân cũng không phải do con người chế định ra, mà 
là tự nhiên vốn đầy đủ. Ví dụ nói ai không có cha mẹ chứ? Cha mẹ 
không phải do con người quy định, vừa sanh ra thì nhất định có cha mẹ, 
đã có quan hệ này rồi thì con người nhất định phải tận hết nghĩa vụ của 
mình trong mối quan hệ này, nghĩa vụ này gọi là thập nghĩa, ngũ luân 
thập nghĩa. Cụ thể là “Phụ £ử hữu thân, quân thân hữu nghĩa, phu 
phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín”, đây chính là 
mười loại nghĩa vụ. Đạo đức được thể hiện cụ thể trên phương diện tu 
dưỡng của mỗi người. Nhà Nho nói bát đức, bát đức có hai cách nói, 
cách nói phô biến là “hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ”, còn có một 
cách nói khác là “rung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình”. Đem chủng 
quy nạp lại, bỏ đi phần giống nhau thì có thể nói có mười hai cương 
mục đức hạnh, chính là mười hai chữ “hiếu để trung tín, lỄ nghĩa liêm 
sĩ, nhân ái hòa bình”. Những điều này đều là phẩm hạnh vốn có của 
mỗi chúng ta. 


Tâm tánh thì mỗi người chúng ta đều có, mỗi người đều giỗng nhau. 
Đây là một khái niệm rất khó lý giải. Thông thường chúng ta gọi là tâm 
tánh, cũng gọi là thực tướng, cũng là diện mạo chân thực của vũ trụ. 
Dùng ngôn ngữ rất khó đề biểu đạt “Tự £ánh”, nó là có, nhưng không 
phải là thứ mà lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta có thể tiếp 
xúc được. Lão tử cũng biết có một cái tự tánh như vậy, Ngài gọi tự tánh 
là đạo. Ngài nói: “đøo khả đạo, phi thường đạo; danh khú danh, phi 
thường danh”, nghĩa là đạo thì không thể nói ra được, không cách gì 
miêu tả được, không cách gì giảng rõ được, không chỉ không nói ra 
được mà ngay đến tư tưởng, ý thức của chúng ta cũng không nghĩ ra 
được. Nhưng nó lại là bản thể của vũ trụ vạn vật, cho nên Lão Tử nói: 
“Đại đạo không có tên nhưng nó có thể trưởng dưỡng vạn vật, ta 
không biết nên gọi nó là gì, nên tạm thời gọi nó là đạo”, cái đạo này 
rất khó lý giải. 


II 


Nhưng Không Tử nói “chế w đạo”, tức là phải lập chí chứng cái 
đạo này. Phật cũng gọi đây là “Tự ánh” của chúng ta, cũng gọi là 
“Phật tánh”, mỗi người vốn dĩ đầy đủ, chỉ cần chứng được Phật tánh 
thì chúng ta thành Phật rồi. 


Làm thế nào để chứng “Đgø” hoặc là “Phậf ánh”? Trước tiên 
chúng ta phải hiểu được biêu hiện của Đạo có hình tướng như thế nào? 
Bạn nương theo những biểu hiện hình tướng này để tu thì sẽ có một 
ngày bạn chứng Đạo. Mặc dù Đạo không thê nói ra nhưng nó có thể thể 
biểu hiện hình tướng. Biểu hiện ra hình tướng đó gọi là Đức, cho nên 
Đức là tướng của Đạo, Đạo là thể của Đức. Mặc dù chúng ta không thể 
dùng sáu căn để tiếp xúc được đạo nhưng chúng ta có thể nhìn thấy 
Đức. 

Chúng ta có thể biết cái gì là Hiếu, cái gì là Trung, cái gì là Lễ, cái 
gì là Nghĩa, những thứ này chúng ta có thể nhìn thây. Một người chứng 
Đạo thì tự nhiên họ sẽ biểu hiện ra những đức này. Vậy chúng ta chưa 
chứng đạo thì chúng ta gọi là phàm phu, phàm phu chưa thành Phật, 
chưa kiến tánh, làm thế nảo đề kiến tánh thành Phật? Phải thông qua tu 
đức, tức là phàm những øì thuận theo tánh đức thì chúng ta làm. Phàm 
những gì trái ngược với tánh đức thì chúng ta không làm, như vậy mới 
có thê chứng nhập tự tánh. Chúng ta cũng phải có niềm tin, chúng ta 
nhất định chứng nhập tự tánh, nhất định có thê hồi phục tự tánh, vì sao? 
Vì tự tánh vốn sẵn có. 


Hiện nay phiền não tập khí chướng ngại tự tánh của chúng ta, 
những phiên não tập khí này chúng ta vốn không có, không có thì đương 
nhiên chúng ta có thê trừ bỏ, cái vốn có đương nhiên chúng ta có thể 
hồi phục. Không Tử nói: “Chí w đạo, cứ w đức, y nhân, du w nghệ”. 
lập chí nhất định phải lập trên Đạo, làm sao đề chứng Đạo? Thì phải 
“cứ vu đức”, cứ tức là dựa vào đức, dựa vào đức để tu dưỡng bản thân 
thì có thê chứng đạo. 


Từ đây chúng ta có thể thấy, "Đệ Tử Quy" là một môn học vấn 
giúp chúng ta tu tánh đức, chứng Đạo. Nhìn từ thể tánh thì nó là một 


12 


cuốn sách vô cùng tuyệt vời không thể xem thường. Trong “Trung 
Dung” có nói “Đạo của người quân tử cũng giỗng như đi đường xa 
phải bắt đầu từ nơi gân nhất, cũng giỗng như leo núi cao cũng phải 
bắt đầu từ khiêm tốn đi từ chân núi”. Ý nói bạn muỗn chứng đạo, 
muốn học quân tử, thành Thánh Hiên, vậy phải đi từng bước một. Bạn 
muốn hành viễn, tức là đi đường xa bạn phải bắt đầu cất bước từ nơi 
sân nhất, từng bước một như vậy mà đi thì cuối cùng sẽ có một ngày 
bạn đạt được mục đích. Bạn muốn leo lên núi cao, núi cao vạn trượng 
thì bạn cũng phải bắt đầu từ chân núi mà bước từng bước một. Bản thân 
trước tiên phải khiêm tốn dần dần mà leo lên. "Đệ Tử Quy" chính là 
bước đầu tiên nễu bạn muốn đi xa, là bước đầu tiên nếu bạn muốn leo 
núi cao. 


Bạn tin rằng cứ đi như vậy nhất định sẽ đến đích. Đến đích chính 
là bạn đã hồi phục được tự tánh, hồi phục viên mãn thì giống như Phật, 
thành Phật là thành tựu đức hạnh viên mãn vốn sẵn có của bạn, Phật 
tánh của bạn. Cho nên "Đệ Tử Quy” dạy chúng ta “chớ tự chê, dừng 
tự bó, Thánh và Hiên, dân làm được”. Nếu bạn cho răng "Đệ Tử Quy" 
là để trẻ nhỏ học, chúng ta không cần học, bạn không học nó vậy thì 
bạn không có cách gì thật sự cắm vững cái gốc để hồi phục tánh đức, 
đó gọi là tự chê tự bỏ. Bạn rõ ràng có thê hồi phục tánh đức, hồi phục 
bản tánh nhưng bạn không hồi phục, đây chăng phải là tự chê tự bỏ hay 
sao? Cho nên lập chí muốn thành Thánh thành Hiên thì phải bắt đầu từ 
chỗ thấp này. Thấp nhất định sẽ thông với cao, cạn nhất định tương 
thông với sâu, cạn sâu không hai, cao thấp bình đăng, không có cao 
thấp như vậy mới là cảnh giới mà “Hoa Nghiêm” đã nói. 

Chúng tôi nói rất nhiêu đều vì muốn tăng trưởng niềm tin để chúng 
ta học tập "Đệ Tử Quy”, không nên coI thường môn học vẫn đức hạnh 
này. 

Chúng ta tiếp tục nói đến điều thứ ba là “Bổn văn tông thú”. Nêu 
mọi người thật sự hiểu rõ thê tánh của "Đệ Tử Quy" nó giảng về tự tánh 
tánh đức, nói đến tông thú thì tương đối dễ giảng. Tông chính là tông 


13 


chỉ, thú là xu hướng. Tông chỉ của "Đệ Tử Quy" là gì? Nó lấy tiễn đức 
học văn, tri hành hợp nhất làm tông. Kỳ thực rất rõ ràng đó chính là 
“nhập tắc hiểu, xuất tắc đễ cẩn nhỉ tín, phiễm ái chúng, nhỉ thân 
nhân”, sáu bộ phận này trong Luận Ngữ là giảng về tu hành, lực hành. 
Phía sau là “hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn”, học văn chúng ta hiểu 
chính là đạo Thánh Hiền, thông qua học tập đạo Thánh Hiền sẽ trợ giúp 
chúng ta thực hành. 


Học văn không phải là chỉ học những văn học, tài nghệ thông 
thường, không hoàn toàn chỉ những cái đó mà quan trọng hơn là chỉ 
học vẫn Thánh Hiền. Vì sao nên học học vấn Thánh Hiền? Vì nó giúp 
chúng ta thực hành tốt hơn, gọi là học văn và thực hành phải hợp nhất, 
đều quan trọng như nhau. Phật Pháp cũng nói giải hành đều quan trọng 
như nhau, giải giúp cho hành, hành giúp cho giải, cho nên tất cả các 
cương mục đều là tông chỉ của chúng ta. Do vậy chúng ta nói tiến đức 
và học văn, tiễn đức là chỉ thực hành, rồi thêm học văn nữa. Tiến đức 
là hành, học văn là tri, tri hành phải hợp nhất, chỗ nào cũng là tri hành 
hợp nhất thì thành Thánh thành Hiền sẽ rất nhanh. Vậy lấy cái gì làm 
thú? Tông và thú chính là quan hệ nhân quả. Nếu chúng ta có thê tiến 
đức tu nghiệp, học tập Thánh Hiền, vậy cuối cùng chúng ta sẽ đạt được 
quả báo gì? Nhất định đạt được nhân sanh hạnh phúc, sự nghiệp thành 
công, thành Thánh thành Hiền chúng ta cũng có thê đạt được. Do vậy 
chúng ta lẫy nhân sanh hạnh phúc, thành Thánh thành Hiền làm phương 
hướng. 


Tiếp theo phương diện thứ bốn chính là “phương tiện lực dụng”. 
Phương tiện, tiện là chỉ tiện nghi, tức là cái phù hợp nhất. Phương là 
phương pháp, cho nên phương pháp phù hợp nhất gọi là phương tiện. 
"Đệ Tử Quy" dạy chúng ta dùng phương pháp gì để học tập Thánh Hiền? 
Bạn xem nó giảng đều là những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng 
ngày. Cũng là trong sinh hoạt hăng ngày khắc phục tập khí phiền não 
của chính mình, chỗ nào cũng tương ưng với tánh đức. Đây là phương 
pháp chỉ dạy trong "Đệ Tử Quy". Bạn không cần hướng ra ngoài cầu 
đạo, mà ở chính bạn, ở góc độ của chính mình. 


Trong đời sống của chính mình học tập công phu khắc kỷ của 
Thánh Hiền, bạn thấy có tiện lợi hay không? Phù hợp hay không? Rất 
phù hợp, rất tiện lợi, ai cũng có thê làm được. Vậy lực dụng của nó là 
øì? Lực dụng tức là bạn học "Đệ Tử Quy" có tác dụng øì? Bạn đạt được 
lợi ích gì? Nghĩa là thông qua học tập "Đệ Tử Quy" chúng ta có thể 
hiểu được đạo lý của Thánh Hiền từ những việc nhỏ nhặt trong đời sống. 


Chúng ta nói "Đệ Tử Quy" lây tánh đức của tự tánh làm thê, làm 
sao để hiểu rõ thể? Chính là từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống 
mà ngộ nhập. Giống như “Tịnh hạnh phẩm” trong "Kinh Hoa Nghiêm", 
“Tịnh hạnh phẩm” giảng chính là những việc nhỏ nhặt trong đời sống 
của Bồ Tát. Sáng sớm thức dậy rửa mặt, đánh răng, đi vệ sinh, mặc áo 
ăn cơm, giảng đêu là những việc nhỏ nhặt trong đời sông, nhưng Bồ 
Tát trong "Kinh Hoa Nghiêm" đều phát đại tâm Bồ Đề từ những việc 
nhỏ nhặt như thế. Các Ngài chứng nhập Phật tánh, bạn xem họ có thể 
hiểu đạo lý Thánh Hiền từ trong những việc nhỏ, đây là công dụng của 
nó. 

Ấn Quang Đại sư nói đạo Thánh Hiền chính là hai chữ minh và 
thành. Minh là giác ngộ, thành nghĩa là bạn đạt được tâm chân thành. 
Tâm chân thành thực sự không dễ học, có người sinh ra đã chân thành, 
có người nhất định phải thông qua học tập. Họ thực sự hiểu rõ đạo lý 
mới có thê thực sự có tâm chân thành. Sư phụ thượng nhân nói tâm 
chân thành chính là Bồ Đẻ tâm, để vãng sanh Tịnh Độ thì phải phát Bồ 
Đề tâm, cộng thêm nhất hướng chuyên niệm mới có thể thành công. 
Làm sao mới đạt được tâm chân thành, tâm của Thánh Hiền? Phải hiểu 
rõ, trước tiên phải học mới có thể hiểu. Học "Đệ Tử Quy" thì phải hiểu 
rõ đạo lý của Thánh Hiển sau đó mới có thể đạt được tâm chân thành, 
mới có thê phát khởi tâm Bồ Đề chân thật. Bạn xem có hữu dụng hay 
không? Vô cùng hữu dụng. 


Chúng ta đứng ở góc độ này để học "Đệ Tử Quy" chứ không phải 
đứng trên phương diện đề trẻ nhỏ học mà học tập, chúng ta đứng ở góc 
độ cao hơn là thành Thánh thành Hiền, làm Phật, làm Bỏ Tát để học 


15 


"Đệ Tử Quy". Do vậy trong quá trình học tập chúng ta cân chú trọng 
xem mỗi một điều nên thực hành trên phương diện nào, không phải học 
một điều là chết cứng ở điều đó, không phải, nó có rất nhiều phương 
diện có thể suy rộng ra. Vì sao phải làm như vậy, lý ở bên trong là gì? 
Chúng ta chú trọng học tập như vậy sẽ đạt được tri hành hợp nhất, đến 
khi làm thì mọi việc đều có thể như ý, suôn sẻ mọi bề. 


Tiếp theo là phương diện thứ năm gọi là “Sở bị căn khf°. Căn khí 
là người có căn tánh như thế nào? Người có trình độ như thế nào thì 
thích hợp học "Đệ Tử Quy”? Căn tánh có ba loại Thượng Trung Hạ, 
người Thượng căn là người như thế nào? Không Tử nói: “sanh ra đã 
biết là người Thượng căn”, người Trung căn “kém hơn là học rồi mới 
biếf'; Hạ căn là “người gặp phải khó khăn mới đi học”, đây là Hạ căn. 
Bạn sanh ra đã biết, gọi là nghe một hiểu cả ngản thì đó gọi là người 
Thượng căn, người bình thường rất khó học. Giống như Lục Tổ Huệ 
Năng Đại sư nghe câu “ưng vô sở trụ, nhí sanh kỳ tâm” trong “Kinh 
Kim Cang” Ngài liên triệt ngộ, điều này thật không dễ dàng, chúng ta 
không học nổi. Chúng ta thuộc người Trung Hạ căn, ít nhất như tôi, có 
thê mọi người căn tánh cao hơn tôi. Bản thân tôi thuộc người căn tánh 
Trung Hạ. Vậy phải làm thế nào? “học rồi mới biết”, phải thông qua 
học tập mới có thê biết được đạo lý Thánh Hiền. Người Hạ căn là gặp 
khó khăn mới học, như tôi học Phật cũng học hơn mười năm TÔI, công 
phu vẫn chưa đắc lực vậy phải làm sao? Đây là khó khăn, gặp phải khó 
khăn sau đó mới đi học, gặp khó khăn mới đi học là người Hạ căn cho 
nên tôi thuộc người Trung Hạ căn. 


Phải biết người Thượng Trung Hạ đều phải học "Đệ Tử Quy". 
Người Thượng căn học "Đệ Tử Quy" họ sẽ học một biết cả ngàn, vừa 
nghe “cha mẹ gọi, trả lời ngay” họ sẽ lập tức triệt ngộ. Ngay đến Phật 
Bồ Tát các Ngài cũng là “cha mẹ gọi trả lời ngay”. Vừa rồi chúng ta 
nói Quán Thế Âm Bồ Tát “uếu có tai nạn nguy cấp khủng bố mà tự 
quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát thì không gì không được giải thoát". 
Bạn xem Quán Thế Âm Bồ Tát chắng phải cũng làm được trả lời ngay 
đó sao? Ngài xem chúng sanh như cha mẹ, cho nên “chøg mẹ gọi, trả 


16 


lời ngay”, đó là Ngài đã tu học rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát là người 
Thượng căn, Ngài học tập cái này sẽ lập tức thấu suốt, chúng ta không 
cách gì học được như vậy. 


Người Thượng căn là người như thế nào? Chứng ngộ tự tánh, sau 
đó tánh đức khởi tác dụng, trở thành tu đức, từng điều trong "Đệ Tử 
Quy" đều làm được đây là người Thượng căn. Chúng ta là người Trung 
căn chưa chứng nhập tự tánh thì phải thông qua học tập những tánh đức 
này, đây gọi là tu đức, tu tánh đức của chính mình, sau đó hy vọng có 
một ngày có thể chứng nhập tự tánh, cho nên Trung căn phải học, Hạ 
căn thì càng phải học, căn bản chưa có thì làm sao có thể thành tựu chứ? 


Cho nên từ phương diện này mà nói "Đệ Tử Quy” cũng là tam căn 
phố bị, lợi độn toàn thâu. Huống hồ lão Pháp sư thường đề cập đến 
trong kinh Phật nói “ấu rước không học Tiểu Thừa sau mới học Đại 
Thừa thì không phải đệ tử của Phật°. Bạn không tu học Tiểu thừa mà 
trực tiếp học Đại thừa vậy thì không phải đệ tử của Phật. Vì sao? Đây 
gọi là xây lầu các trên không trung, họ không có nên tảng. Người Trung 
Quốc không lưu truyền Tiểu thừa nên nó không truyền về sau, không 
phải người tu hành ở Trung Quốc không cân Tiểu thừa mà ở Trung 
Quốc có căn bản là Nho và Đạo rồi. Hơn nữa ñĐƯỜI Xưa đều tu học Nho, 
Đạo cho nên sau khi họ học Nho Đạo xong thì có thể trực tiếp học Đại 
thừa. Do vậy "Đệ Tử Quy” là khóa mục đức hạnh căn bản của nhà Nho, 
có thê nói nó là căn bản tu học của Tiêu thừa, nó có thể thay thế Tiểu 
thừa, thực sự làm viên mãn thì có thê trực tiếp học Đại thừa. Bạn thây 
hiện nay lão Pháp sư đang giảng "Kinh Hoa Nghiêm", khế nhập cảnh 
giới Hoa Nghiêm rồi nên Ngài cũng dẫn chúng ta cùng học "Đệ Tử 
Quy". Thây Thái Lễ Húc giảng "Đệ Tử Quy", giảng chủ đề “làm sao 
để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp”. Thầy giảng 
bốn mươi giờ Lão Pháp sư đã đến nghe mười lần, dùng bốn trăm giờ 
giờ để học tập. chăng lẽ Lão Pháp sư vẫn chưa làm được "Đệ Tử Quy" 
hay sao? Ngài làm được rỒi, vậy tại sao Ngài vẫn học? Đó là gì? Chứng 
minh người Thượng Trung Hạ căn đều phải học. Cho dù bạn chứng 
nhập cảnh giới “Hoa Nghiêm”, bạn học cái gì? Dùng "Đệ Tử Quy” làm 


17 


giáo trình để biểu diễn, là kịch bản diễn kịch diễn ra cho chúng ta xem. 
Đây là thị hiện dạy chúng ta những người Trung Hạ căn càng phải nỗ 
lực học tập. 


Tốt rồi, bây giờ đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ năm phút trước 
sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu thảo luận nốt phần mở đầu thập 
môn Hoa Nghiêm. Xin cảm ơn mọi người! 


18 


